





4 - Quá trình chuyển hóa. 
Mục tiêu: 
1. Pt ảnh hưởng của chuyền hóa thuốc đến tác dụng sinh học và độc tính của thuốc. 


2. Tb khái niệm hiện tượng cảm ứng ức chế enzym, vận dụng được để giải thích ý nghĩa của hiện 
tượng này trong sử dụng thuôc. 


Đại cương: 


- Chuyển hóa thuốc là quá trình biến đổi của thuốc trong cơ thể đưới ảnh hưởng của enzym tạo chất 
ít nhiêu khác với chât mẹ, được gọi là chât chuyên hóa. 


- Bản chất của chuyên hóa: Biến đổi thuốc trong cơ thể từ dạng không phân cực thành phân cực hoặc 
từ phân cực yêu thành phân cực mạnh đê dễ đào thải. 


- Cơ quan làm nhiệm vụ chuyên hóa: Thận, lách, phôi, máu... nhưng chủ yêu ở gan. 


- Phân lớn các thuôc đêu bị chuyên hóa trước khi thải trừ, trừ I sô thuôc sau khi vào cơ thê không bị 
biên đôi, được thải trừ nguyên vẹn như các chât vô cơ thân nước, strychnin, kháng sinh aminosid... 


- Mục đích quá trình chuyên hóa: 
+ Tăng thân nước > Tăng đào thải qua thận. 


+ Tăng KLPT © Tăng đào thải qua mật. 


Thuốc —> PhalQiánghóa) _——————> Phal(Hên hợp) 


Oxy hóa (cyt P450) Liên hợp với a.glucuronic, a.acetic, 
Khử a.sulffuric, ølycin, acetyl, methy], 
Thủy phân glutathion. 
Gắn nhóm phân cực Tạo chất phân cực mạnh hơn 
đề đào thải hơn 


1. Các phản ứng chuyền hóa: 

Ba cách chuyển hóa thuốc trong cơ thể: 

- Bị chuyển hóa qua cả 2 pha: Đa số thuốc. 

- Bỏ qua pha I, chỉ bị chuyên hóa pha 2: Morphin. 

- Không bị chuyền hóa, bị đào thải nguyên vẹn: Kháng sinh aminosid. 

1.1. Chuyển hóa pha I. 

- Hệ enzyme chịu trách nhiệm chính: CYP 450. 

- Các pứ chuyên hóa: oxh (bởi CYP450, không bởi CYP), khử, thủy phân, hydrat hóa, 1somer hóa... 
- Qua những pứ này, các nhóm phân cực sẽ được gắn vào phân tử thuốc. Nhiều khi pha I là đk cần để 


thực hiện pha II. 


1/4 














1.2. Chuyển hóa pha II. 

- Hệ enzym chịu trách nhiệm chính: hệ enzym liên hợp. 
- Đặc điểm: 

+ Pha này gồm phản ứng liên hợp. 


+ Nếu chuyên hóa pha I làm thuốc đủ phân cực Thuốc có thê thải trừ bởi thận. Tuy nhiên, đa số 
chuyền hóa pha I làm thuốc chưa đủ phân cực - Thuốc liên hợp với a. glucuronic, a. sulfuric, a.acetic, 
a.a > Chất phân cực hơn và được đào thải ra ngoài bởi thận và mật. Liên hợp với a.glucuronic là 
dạng thường gặp nhất, trẻ đẻ non thiếu hệ liên hợp này => Lưu ý khi dùng cloramphenicol cho trẻ đẻ 
non > Cloramphenicol không được chuyên hóa > Độc tính: hội chứng xanh tím, suy tủy > CCĐ. 


+ 1 số thuốc có -OH, -NH›, -COOH có thể vào trực tiếp pha II mà không chuyên hóa qua pha I. 
+ 1 số thuốc chuyên hóa pha II trước rồi mới đến pha I. Vd: Isoniazid. 
2. Ý nghĩa của CH thuốc (ảnh hướng của chuyển hóa đến t/d sinh học và độc tính của thuốc). 


- Đa số thuốc qua chuyền hóa đều giảm hoặc mắt tác dụng, giảm hoặc mất độc tính. Vd: Aspirin 
acid salicylic, sau đó liên hợp với a.glucurolic Mật tác dụng... Mặt khác, qua chuyên hóa, thuôc 
dê dàng bị thải trừ => Quá trình chuyên hóa là qt khử độc của cơ thê đôi vs thuôc. 


- 1 số thuốc qua chuyển hóa, chất chuyển hóa vẫn giữ đc t/dụng dược lý như chất mẹ hoặc có tác 
dụng khác. Vd: Diazepam  Oxazepam vẫn còn tác dụng an thần; Iproniazid (chống trầm cảm) 
lsoniazid (chống lao); Imipramin (ức chế thu hồi serotonin, đtrị trầm cảm) > Desmethylimipramin 
(ức chế thu hồi noradrenalin, đtrị trầm cảm). 


- 1 số thuốc chỉ sau khi chuyên hóa mới có t/dụng. Vd: Levodopa  Dopamin (điều trị parkinson). 


- 1 số thuốc sau chuyền hóa lại tăng độc tính. Vd: CCl¿  CCla* gây hoại tử tế bào gan. Paracetamol 


(Thận trọng khi dùng paracetamol với BN sốt xuất huyết, do đã có tổn thương trên gan, không dùng 
NSAIDs. Giải độc paracetamol © Truyên N-acetyl cystein). 


3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyền hóa thuốc 

- Tính chất lý hóa của thuốc: Tính thân lipid, pKa, cấu trúc hóa học 

- Dược lực học: Liều, khả năng bão hòa, đường dùng, chuyên hóa lần đầu. 

- Yếu tố sinh lý và bệnh lý: Tuổi, giới/hormon (corticoid, tuyến giáp), dinh dưỡng, bệnh lý 
- Yếu tố di truyền. 

- Cảm ứng và ức chế enzym. 

- Thời khắc/nhịp ngày đêm. 


2/4 














4. Cảm ứng và ức chế enzym 
4.1. Cảm ứng enzym 


- Cảm ứng enzym là hiện tượng tăng hoạt tính enzym chuyên hóa thuốc dưới ảnh hưởng của 1 chất 
nào đó. Chât gây tăng hoạt tính enzym được gọi là chât gây cảm ứng enzym. 


- Một số thuốc có thê tăng tổng hợp 1 hoặc nhiều loại enzym gan CYP, tăng hoạt tính enzym - Tăng 
chuyên hóa thuốc dùng cùng >> Giảm nồng độ thuốc/huyết tương - Ảnh hưởng đến td của thuốc: 


+ Đa số thuốc sau chuyên hóa bị giảm/mất tác dụng => Cảm ứng enzym làm giảm/mất td của thuốc. 


+ 1 số thuốc chỉ sau chuyển hóa mới có tác dụng hoặc tăng độc tính => Cảm ứng enzym làm tăng tác 
dụng hoặc tăng độc tính của thuôc. 


+ 1 số thuốc sau khi dùng nhắc lại 1 số lần sẽ gây cảm ứng enzym chuyền hóa của chính nó (hiện 
tượng “dung nạp thuôc” vê DĐH do cảm ứng enzym). 


- Chất gây cảm ứng enzym điên hình: Phenobarbital, phenylbutazol, rifampicin, carbamazepin, 
ørIseofulvin. 


- Chất gây cảm ứng enzym không gây tác dụng ngay mà cần thời gian vài ngày để gây cảm ứng 
enzym do cân thời gian tông hợp enzym ở gan. 


=> Ý nghĩa lâm sàng: Dung nạp thuốc, độc tính, biến thiên tác dụng điều trị. 
+ Dung nạp thuốc: Vd: Phenobarbital dùng 1 thời gian thì phải tăng liều mới có tác dụng. 


+ Độc tính: Vd: Ethanol cảm ứng enzym chuyền hóa paracetamol tạo thành dẫn chất chuyên hóa có 
độc tính > Tăng độc tính trên gan của paracetamol. 


+ Giải độc: Vàng da bệnh lý ở trẻ sơ sinh Dùng phenobarbital đề tăng hoạt tính của hệ E liên hợp. 
+ Biến thiên td điều trị: Khi dùng kết hợp 2 thuốc > Tác dụng điều trị tăng/giảm => Điều chỉnh liều. 
4.2. Ức chế enzym 


- Ức chế enzym là hiện tượng giảm hoạt tính enzym chuyền hóa thuốc dưới ảnh hưởng của 1 chất 
nào đó. Chât gây giảm hoạt tính enzym được gọi là chât ức chê enzym. 


- Chất gây ức chế enzym làm giảm hoạt tính 1 hoặc nhiều loại enzym gan CYP chuyền hóa thuốc -> 
Giảm chuyên hóa thuốc dùng cùng - Tăng nồng độ thuốc/huyết tương > Ảnh hưởng đến tác dụng 
của thuốc: Tăng tác dụng và độc tính của thuốc dùng cùng (đa số thuốc). 


- Một số chất gây ức chế enzym điển hình: Cimetidin, 1traconazol, ketoconazol, erythromycin, 
clazithromycin, diltiazem, verapamin, nước ép bưởi (grapefruit JuIce). 


- Chất gây ức chế enzym có thể gây tác dụng ngay khi bắt đầu dùng do giảm quá trình tổng hợp 
enzym ở gan hoặc do tăng phân hủy enzym hoặc do tranh chấp vị trí liên kết làm bất hoạt enzym. 


=> Y nghĩa lâm sàng: Dung nạp thuốc, độc tính, biến thiên tác dụng điều trị. 


3/4 














*Hiên tượng đa hình di truyền liên quan đến chuyền hóa thuốc: 1 số enzym chuyên hóa có hoạt lực 
khác nhau giữa từng người Chuyên hóa thuộc tăng, giảm tùy từng người. Vd: 


- CYP 2D6: chuyền hóa codein, thuốc chống trầm cảm 
- CYP 2C09: chuyên hóa warfarin, phenytoin 
- CYP 2C19: chuyền hóa omeprazol 


- N-acetyl transferase: chuyển hóa 1son1az1id (tạo dẫn chất độc trên gan), hydralazin, sulfonamid 


4/4 








